10/8/2019 


*Wtmnt! 


VIETNAMNET.VN 6e II) I®))I€ II (G0210 


Báo điện tử chính thống hàng đầu Việt Nam 


Báo cáo nghiên cứu toàn cầu tại Nam và Đông Nam Á: Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất khu vực 


TINTỨC | 2SAO | TINTUCONLINE | INFONET | ICTNEWS | MULTIMEDIA | ENGLISH | TUYỂN DỤNG 





f#, Chính trị Talks Thời sự Kinh doanh Giải trí Thế giới Đời sống Pháp luật Thể thao Công nghệ Sức khỏe Bất động sản Bạn đọc Tuân Việt Nam Xe Video sss 





‹4 =tstyarkesd X: Á Sự kiện nóng # Bão số 5 - Tin bão mới nhất # Địa ốc Alibaba lừa đảo,Ng: 4 }» 


(CÌ/.(0 960 KHOA HỌC 





Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất khu vực Nam và Đồng 


Nam Á về công bố khoa học 
_Quan tâm |1Ì) 


hướng - Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất trong khi Singapore, Ấn Độ và Pakistan có tổng sản 
lượng nhiều nhất về kết quả công bố khoa học. 


-. Người ngoài hành tỉnh có thể đã đến Trái Đất 
- Con trai Bộ trưởng Y tế được bổ nhiệm viện phó viện Pasteur TP.HCM 


-. Đại học Việt Nam 'lọt tốp 1.000 thế giới": Sau vui vẫn phải lo toan 


Đây là thông tin đưa ra theo một công bố ngày 2-10-2019 vừa qua của 7S7 Clarivate Web of Science 
(IS1) về kết quả công bố khoa học của 14 nước tại khu vực Nam và Đông Nam Á, bao gồm: Lào, 
Myanmar, Brunei, Campuchia, Sri Lanka, Philippines, Bangladesh, Indonesia, Thái Lan, Pakistan, 


Malaysia, Singapore, Ấn Độ và Việt Nam trong giai đoạn 1981-2018. 


Nghiên cứu có tiêu đề Global Research Report - South and East Asia (tạm dịch: Báo cáo nghiên cứu 
toàn cầu tại Nam và Đông Nam 4), do 4 nhà khoa học đang làm việc cho ISI bao gồm Jonathan 
Adams, Gordon Rogers, Martin Szomszor và David Pendlebury thực hiện đã chỉ ra những vấn đề cố 
hữu của các nhà nghiên cứu tại khu vực này, bao gồm: có đóng góp đáng kể cho khoa học thế giới 


nhưng chủ yếu lại nhờ vào quãng thời gian họ làm việc tại nước ngoài. 


Mặc dù vậy, năng lực nghiên cứu của khu vực đã có sự tăng trưởng vượt bậc và ngày càng có nhiều 
đóng góp quan trọng đối với khoa học thế giới. Trong những năm gần đây, trung bình mỗi năm, các 
nhà khoa học từ khu vực này đã công bố 8% tổng sản lượng công bố khoa học toàn cầu. Đây là kết 


quả ấn tượng nếu so với con số tương ứng chỉ khoảng 3% trong suốt giai đoạn 1981-1995. 


Trong các nước thuộc khu vực, Việt Nam có sự tăng trưởng nhanh nhất, với lượng công bố tăng đã 
tăng gấp năm lần kể từ năm 2009. 


Sự tăng trưởng của sản lượng công bố tại Nam và Đông Nam Á có sự đóng góp đáng kể từ quá trình 
hợp tác với nhau và với các nền khoa học phát triển hơn. 


Theo đánh giá của nhóm tác giả, sự hợp tác tốt này là nhờ thông tin về các hội nghị được tiếp cận dễ 
dàng hơn, việc di chuyển cũng thuận tiện hơn; các dự án quốc tế trong các lĩnh vực lớn hiện nay như 
sức khoẻ, môi trường, hay vật lý cũng cung cấp thêm nhiều cơ hội cho các nhà khoa học; và đặc biệt 


là tính chất toàn cầu của các vấn đề khoa học. 


Mạng lưới hợp tác quốc tế của khu vực Nam và Đông Nam Á được thể hiện ở hình dưới. Có thể thấy, 
Việt Nam có sự kết nối với hầu hết các nền khoa học phát triển trên thế giới như Mỹ, Pháp, Anh, hay 
trong châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Trung Quốc hay Hàn Quốc. 









Ỉ 


F¿ VN —. 







7 













XVÌ 


=S _.ớớ m hà —— À 


T1`Y^,\ 2% 
| X<« 


ly 
Xộ 

















\ 
X% 


` 
/) 
7 











_ —“# 




















L] 0923 457 788 (Hà Nội) | 0962 237 788 (Tp.HCM) 
08/10/2019 12:19:28 (GMT +7) 


Nhà nghỉ trên đỉnh Mã 
Pì Lèng: Thưởng 
ngoạn danh thắng 
nên thuận theo tự 
nhiên 

Hà Nội mưa, tắc triền 
miên từ sáng tới trưa 


Tuyển Việt Nam: Bất 
ngờ át chủ bài để thầy 
Park hạ Malaysia 


Cô giáo đánh học sinh 
từng tố cáo hiệu 
trưởng về thu chi, dân 
chủ 


Điều tra chấn động: 
Những giảng viên gạ 
gẫm “đổi chác” với nữ 
sinh 


Sai phạm thi tuyển 
giáo viên, Chủ tịch 
huyện ở Quảng Ngãi 
bị kỷ luật 


Văn bằng đại học các 
nước được ghi như 
thế nào? 


Không ghi xếp loại 
trên bằng đại học là 
phù hợp với thông lệ 
quốc tế 


Thêm 6 trường ĐH 
phải dừng cấp chứng 
chỉ ngoại ngữ, tin học 


https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/bao-cao-nghien-cuu-toan-cau-tai-nam-va-dong-nam-a-viet-nam-tang-truong-nhanh-nhat-khu-vuc-574... 1/8 


10/8/2019 Báo cáo nghiên cứu toàn cầu tại Nam và Đông Nam Á: Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất khu vực 





Mạng lưới hợp tác nghiên cứu giữa các nước thuộc khu vự Nam và Đông Nam Á với các nước tiên 
tiến trên thế giới (Nguồn: Báo cáo Global Research Report - South and East Asia) 


Về mặt sản lượng công bố, Singapore vẫn luôn là một ngoại lệ tại khu vực với 2 đại học luôn nằm 


trong top đầu thế giới là Đại học Quốc Gia Singapore NUS và Đại học Công nghệ Nanyang NTU. 


Trong giai đoạn 1981-2018, nước này đóng góp hơn 120,000 bài báo được ISI chỉ mục, chỉ sau Ấn Độ 
(hơn 560,000 bài báo). Mặc dầu vậy, cũng theo báo cáo Ấn Độ, vẫn đang được xem là “người khổng 
lồ ngủ quên” với rất nhiều tiềm năng phát triển. 

Sau Ấn Độ, Singapore, các nước có sản lượng công bố lớn trong khu vực bao gồm: Malaysia (hơn 
91,000 bài), Pakistan (hơn 77,000 bài), Thái Lan (hơn 70,000 bài), Việt Nam (hơn 26,000 bài). 


Sự tăng trưởng tương đối nhanh về sản lượng công bố khoa học của khu vực Nam và Đông Nam Á 


cho thấy một tín hiệu tốt; song hành với sự phát triển và tiêm năng kinh tế của khu vực. 


Với riêng Việt Nam, tốc độ tăng trưởng nhanh, thậm chí là nhanh nhất trong khu vực rõ ràng cũng 
đã phản ánh chính sách hội nhập quốc tế trong nghiên cứu và giáo dục đại học ở nước ta trong hơn 


10 năm qua. 


Một điểm đáng lưu ý, mốc 2009 - mốc ghi dấu sự tăng trưởng đột biến của Việt Nam trong báo cáo 
này cũng trùng với mốc chính thức bước vào hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ 
Quốc Gia NAFOSTED (năm 2008). Theo nhận định của nhóm tác giả, Việt Nam vẫn còn có nhiều dư 
địa để phát triển nhanh hơn và hội nhập sâu hơn với thế giới về khoa học công nghệ trong những 


năm tiếp theo. 


Vietnam 





Tetalpapere 2ÙlBpapers ñverageCNCLI 201RCNCI 





| WielnamTolall 26,742 5,457 109 1.09 

may ra. 5,859 1,185 0,62 0.68 

(JÌ [510851341 W1051401314741475)) Ù,t£3  3Ú2 1.z¿ 1,19 
lriternalional as a % ?8 /ụ 


Kết quả công bố nghiên cứu của Việt Nam (Nguồn: Báo cáo Global Research Report - South and 
East Asia) 


saeded ¡o yuno2 Jenuue- EIPUI 








ther countries - annual count of papers 


https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/bao-cao-nghien-cuu-toan-cau-tai-nam-va-dong-nam-a-viet-nam-tang-truong-nhanh-nhat-khu-vuc-574... 2/8 


10/8/2019 Báo cáo nghiên cứu toàn cầu tại Nam và Đông Nam Á: Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất khu vực 






O | c 


lGd 
Ta” -.ằ..„..—— 





Công bố của 6 nước hàng đầu khu vực Nam và Đông Nam Á qua các năm (Nguồn: Báo cáo Global 


Research Report - South and East Asia) 


Global Research Reports là một chuỗi báo cáo phân tích chuyên sâu về kết quả nghiên cứu 
do IST thực hiện. Trước báo cáo Global Research Report - South and East Asia lần này, cũng 
trong năm 2019, ISI đã công bố 2 báo cáo khác trong chuỗi nghiên cứu, bao gồm: Global 
Research Report - Profiles not Metrics và Global Research Report - G20 Scorecards. Riêng tại 
báo cáo Global Research Report - South and East Asia lần này, nhóm tác giả đã tham khảo 


một số nghiên cứu từ Việt Nam, bao gồm: 


Nguyen T V, Ho-Le TP and Le U V. (2017). International collaboration ín scientific research in 


Vietnam: an analysis of patterns and impact. Scientometrics, 110, 1035-1051 


Nguyen T Vand Pham L T. (2011). Scientific output and its relationship to knowledge 


economy: an analy/sis of ASEAN countries. Scientometrics, 89, 107-117. 


Phuong T T, Duong H B and McLean G N. (2015). Faculty development ín Southeast Asian 
higher education: a review of literature. Asia Pacific Education Review, 16, 107-117. 


Vuong Q H. (2019). The harsh world of publishing in emerging regions and implications for 
editors and publishers: The case of Vietnam. Learned Publishing, 32(4), 314-314; DOI: 
10.1002/leap. 1255 


Trong đó, hai bài viết của tác giả Nguyễn Văn Tuấn là các nghiên cứu trắc lượng khoa học về 
Việt Nam và các nước ASEAN. Hai tác phẩm còn lại các các bài rà soát tổng quan chỉ tiết về 
phát triển đội ngũ giảng viên tại giáo dục đại học Đông Nam Á, và sự phát triển của xuất bản 
học thuật tại Việt Nam. Với tính chất là một báo cáo toàn cầu, các tác phẩm được nhóm tác 
giả gợi ý chắc hẳn đều có tính đại diện cao, chạm đến một cách đầy đủ các vấn đề về nghiên 


cứu và phát triển học thuật tại mỗi quốc gia. 


Hồ Mạnh Toàn - Phạm Hiệp (SSHPA) 


10 nhà khoa học Việt Nam có trích dẫn nhiều trên thế giới 
Thông tin này do TS. Lê Văn Út, Trưởng phòng Phòng Quản lý Phát triển Khoa 
học Công nghệ và Trưởng... 





L tien °][cị ›:] EEEHN Gửi bình luận 





7 Chủ đề: “ khoa Học Nghiên Cứu Khoa Học Việt Nam 


[IV 


Ý kiến của bạn... 


tÌ— 


TIN LIÊN QUAN 
- Điều gì sẽ xảy ra nếu bầu trời không có mây? 


Ta yc L2. KEO: cà kh 2“. LÝ jä EIEaceÝcs c1 St... l.ề <t£..Í. |. —.-- E.Ã.- . Í~ 


https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/khoa-hoc/bao-cao-nghien-cuu-toan-cau-tai-nam-va-dong-nam-a-viet-nam-tang-truong-nhanh-nhat-khu-vuc-574... 


3/8 


